Tiéng Viét S.O.S. 
Dương Tường 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Dương Tường 
Tiếng Việt S.O.S. 


Trong một bài trả lời phỏng vấn của báo Thể thao-Văn hoá, 
Giáo sư Cao Xuân Hạo nói nhiều về tình trạng đáng báo 
động hiện nay trong viết và nói tiếng Việt. Đây là một vấn 
đề mà Cao Xuân Hạo luôn trở đi trở lại trong những bài viết 
của mình như một điều canh cánh bên lòng. Chia sẻ mối ưu 
tâm đó của ông, tôi muốn được góp thêm một số suy nghĩ 
dưới đây. 

1. Trong những lần gặp gỡ ít ỏi gần đây, hoặc khi tôi có việc 
vào Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc khi Hạo ra Hà Nội họp, 
nguy cơ suy đồi của tiếng mẹ đẻ luôn là một đề tài trao đổi 
giữa hai chúng tôi. Hiện tượng viết sai, nói sai tiếng Việt phổ 
biến một cách đáng sợ. Làm sao không lo lắng khi mà trong 
khẩu ngữ hằng ngày cũng như trên sách báo và các phương 
tiện truyền thông đại chúng, những lỗi thô thiển về mọi mặt 
- từ ngữ chính tả, ngữ pháp... - luôn luôn chọc vào tai, vào 
mắt ta? Dù mở đài truyền thanh, truyền hình, hay giở hú 
hoạ một tờ báo nào đó, bạn đều có thể gặp những cách 
hành văn đại loại như: Với thành tích đó, đã đưa Công ty lên 
hàng đầu các cơ sở xuất khẩu, hay: Qua kết quả thực 
nghiệm, đã chứng minh sự đúng đắn của lý thuyết trên... 
Những câu cú què quặt, những lời dịch ngược nghĩa, ngô 
ngọng, tây không ra tây, ta không ra ta, đặc biệt là những 
chữ dùng sai, tran lan và thường xuyên như com bia. Xin 
dẫn một vài thí dụ: 

Nhạc sĩ Trần Tiến có một bài hát có cái tên khoa trương "Hà 


Nội những năm 2000“. Có điều lạ là không ai thấy thé là 
chướng. Những năm 2000 là gì? Là cả một khoảng thời gian 
từ năm 2000 đến năm 2999, là cả nghìn năm, là cả thiên 
niên kỷ thứ ba đấy. Không lẽ nhạc sĩ muốn Hà Nội vẫn cứ 
nguyên như những gì được gói gọn trong bài hát của mình? 
Cũng liên quan đến niên đại, người ta rất hay dùng cụm từ 
vô nghĩa sau Công nguyên nhất là trong những tài liệu lịch 
sử, chẳng hạn: cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng kéo dài từ 
năm 40 đến năm 43 sau Công nguyên, nhà Lý rời đô đến 
Thăng Long năm 1010 sau Công nguyên... Tôi nói vô nghĩa 
là vì đến nay ta vẫn ở trong Công nguyên chứ chưa có bao 
giờ là sau Công nguyên cả. Công nguyên là kỷ nguyên Thiên 
Chúa giáo lấy thời điểm Chúa Jêxu ra đời làm mốc khởi đầu. 
Mốc đó tiếng La-tinh gọi là Anno Domini (Năm của Chúa). 
Trước cái mốc đó thì có thể nói là “trước Công nguyên”, 
nhưng từ đó trở đi thì nằm trong Công nguyên và Công 
nguyên chưa hề chấm dứt nên không thể nói “sau Công 
nguyên” được. Nếu muốn dùng chữ sau thì phải nói là “sau 
Thiên Chúa giáng sinh”. 

Một từ nữa bị dùng sai rất phổ biến, trong cả viết lẫn nói, là 
Thánh A-La. Trong Hồi giáo, A-La là Đấng Tối Cao tương ứng 
với Chúa Trời trong Thiên Chúa giáo. Thánh là người vì đức 
hạnh tôn giáo hoặc vì công trạng, kỳ tích lớn lao mà được 
tôn xưng và thờ phụng đời đời. Thánh thì có muôn vàn, 
nhưng Chúa chỉ có một. Vì vậy không thể gọi là Thánh A-La 
được. 


2. Khuynh hướng lấy châu Âu làm chuẩn mực mà Giáo sư 


Cao Xuan Hao gọi là "dĩ Âu vi trung” (eurocentrisme) quả da 
gay tác hai trong việc xây dựng ngữ pháp tiếng Việt. Người 
ta máy móc dựa vào mô hình mệnh đề của châu Âu, nhất là 
của Pháp, chủ từ + động từ + bổ từ để viết những câu ngô 
nghê kiểu như: Tôi đã gửi các tài liệu cho ông, ngày mai ông 
sẽ nhận được chúng. Trong tiếng Việt, nói cũng như viết, bổ 
từ thường được tinh lược, để hiểu ngầm. Tôi đã gửi tài liệu 
cho ông, ngày mai ông sẽ nhận được, chỉ vậy là đủ, không 
cần phải các để chỉ số nhiều và chúng để bổ nghĩa cho động 
từ nhận. Người Việt nói (và viết): Lùa vịt ra đồng, chứ không 
Lùa những con vịt ra đồng, hoặc: Hắn rút một điếu thuốc 
châm lửa hút, chứ không Hắn rút một điếu thuốc, châm lửa 
nó và hút nó. Có lẽ cũng nên nhớ lại rằng trước kia, khi chưa 
tiếp xúc với văn minh, văn hoá và ngôn ngữ Pháp, rồi chịu 
ảnh hưởng của tiếng Pháp, trong tiếng Việt, cái đại từ nhân 
xưng số nhiều chúng hiếm khi được dùng hoặc nếu có, thì 
thường chỉ dùng cho người và loài vật, chứ không cho đồ 
vật. Và nhiều khi đại từ nó được dùng cho cả số ít lẫn số 
nhiều. Ta hãy cùng cụ Tú Xương nghe thiên hạ chúc nhau: 
Lang lặng mà nghe nó chúc con 

Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn 

Phố phường chật hẹp người đông đúc 

Bồng bế nhau lên nó ở non... 

Xin lưu ý:nó chứ không chúng, mặc dù rõ ràng đó là số 
nhiều. 


3. Có một điều nghịch lý là sau khi thống nhất nước nhà, 
hàng loạt từ địa phương ở miền Nam tràn ra miền Bắc, dần 


dan lấn lướt, thậm chí thay thé những từ da chuẩn hoá từ 
nhiều đời. Lợn lành chữa thành lợn què, đang trương biển 
Công ty gạch hoa, lại sửa thành Công ty gạch bông, đang 
thiếp mời lại sửa thành thiệp mời, đang kem cốc lại sửa 
thành kem ly. Trên thực đơn các cửa hàng ăn, các chữ rang 
và rán biến mất, nhất loạt thay thế bằng chữ chiên: cơm 
chiên thay vì cơm rang; cá chiên, đậu chiên, khoai tây chiên 
thay vì cá rán, đậu rán, khoai tây rán... Trong ngôn ngữ mọi 
nước, tiếng dùng ở thủ đô thường được coi là chuẩn mực, 
không thể đem tiếng địa phương thay thế. Hiện tượng này 
nếu diễn ra theo chiều ngược lại, đem những từ miền Bắc 
thay thế lối nói quen thuộc của miền Nam, cũng là vô lối, 
không chấp nhận được. 


4. Cuối cùng, xin tạm nêu dưới đây một số từ dùng sai 
thường gặp trong khẩu ngữ hằng ngày cũng như trên sách 
báo: 

Cứu cánh: Cứu cánh, nghĩa là mục đích tối hậu, hợp với 
phương tiện thành một cặp khái niệm. Bởi có từ tố “cứu” 
trong đó nên rất nhiều người, kể cả một số người viết 
chuyên nghiệp, dùng từ này với nghĩa cứu giúp, giải cứu. 
Đảo ngũ: Từ này vốn không có, mà do đọc sai từ đào ngũ, 
nghĩa là bỏ trốn khỏi quân đội trong khi đang tại ngũ. Cho 
đến nay, vẫn còn nhiều người, kể cả các phát thanh viên 
trên đài, mắc lỗi thô thiển này. 

Thực sự - thực thụ: Thực sự có nghĩa là đích thị như vậy, 
không phải là giả; còn thực thụ nghĩa là đã chính thức nhận 
cương vị, nhiệm vụ hay chức trách của mình, không còn là 


tam thời nữa. Một giám đốc thực thụ la một giám đốc đã 
chính thức nhậm chức. Không ít người thường dùng từ thực 
thụ theo nghĩa thực sự. 

Đảo - ốc đảo: Đảo là một khoảng đất đá nhô lên giữa một 
vùng nước rộng lớn hơn (sông, hồ hoặc biển), còn ốc đảo là 
một khoảng có cây và nước ở giữa sa mạc. Hai từ hoàn toàn 
khác nhau về cả nghĩa cụ thể lẫn hàm ý, nhưng rất nhiều 
người thường dùng ốc đảo với nghĩa là đảo. Thậm chí, Đài 
Truyền hình Việt Nam có lần phát một vở kịch (tôi không nhớ 
tên vì mở đài giữa chừng) với cốt truyện diễn ra trên một 
hòn đảo, nhưng suốt các màn, lớp, các nhân vật đều gọi đảo 
là ốc đảo? 

Quyền - thẩm quyền: Quyền là những gì có thể đòi hỏi 
hoặc được phép hưởng (lợi ích vật chất và tinh thần) theo 
quy định của pháp luật hay quy ước đạo lý, còn thẩm quyền 
là tư cách về chuyên môn để xem xét nhận định, đánh giá. 
Rất nhiều người đã dùng từ thẩm quyền ở những chỗ lẽ ra 
phải dùng từ quyền. 

Sưu tầm - sưu tập: Sưu tầm là tìm kiếm, thu thập và tập 
hợp lại một cách có hệ thống. Các bộ sưu tập là kết quả của 
công việc đó. Cách nói đúng là: nhà sưu tầm và bộ sưu tập, 
thí dụ: Nhà sưu tầm X nổi tiếng với những bộ sưu tập quý 
hiếm. Nhưng gần đây, trên sách báo, thuần thấy gọi là nhà 
sưu tập như thể chữ nhà sưu tầm chưa bao giờ tồn tại vậy. 
Răn đe hay ngăn đe? Về điểm này, cần phải giải thích một 
chút về từ nguyên: cặp từ này mới chỉ xuất hiện vào giữa 
thập kỷ 1960 khi Mỹ đẩy mạnh cuộc chiến tranh không quân 
phá hoại miền Bắc. Giới quân sự Mỹ gọi hành động này là 


deterrence response, tức là đánh phủ đầu dé cảnh cáo va 
ngăn chặn việc miền Bắc đưa quân vào miền Nam. Cánh 
biên dịch chúng tôi (hồi đó tôi là cán bộ biên dịch ở Ủy ban 
điều tra tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam) bàn 
với nhau, tham khảo cả ý kiến của Giáo sư Đặng Chấn Liêu, 
một chuyên gia hàng đầu về tiếng Anh, và cuối cùng thống 
nhất dịch là phản ứng ngăn đe (hàm ý vừa ngăn chặn vừa 
đe dọa). Vậy là từ ngăn đe có trước, rồi sau đó người ta đọc 
chệch thành răn đe và viết rập theo như thế luôn. Đời sống 
ngôn ngữ có những phát triển thật bất ngờ: về sau, bất cứ 
khi nào tôi viết ngăn đe, người ta đều sửa thành “răn đe”! 
Tôi tò mò giở Đại từ điển tiếng Việt của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo và Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam ra tra: hỡi 
ôi, trong đó chỉ có từ mục ran de mà không có ngăn de! 
Điệu nghệ hay diệu nghệ? Hiển nhiên, điệu nghệ là do 
đọc chệch từ diệu nghệ mà ra. Diệu nghệ là từ Hán-Việt, 
trong đó diệu (cũng là thành tố của các từ tuyệt diệu, huyền 
diệu, diệu kỳ, diệu kế...) nghĩa là hay, giỏi, khéo, tài và nghệ 
nghĩa là nghề. Diệu nghệ là giỏi nghề, có kỹ thuật tài tình. 
Còn điệu nghệ là một ghép nối giữa một thành tố thuần Việt 
(điệu) với một thành tố Hán (nghệ), tựa như “very giỏi” vậy. 
Vậy mà khốn thay, thiên hạ hầu như chỉ một mực nói và viết 
điệu nghệ thay vì diệu nghệ! Một lần nữa, tôi giở Đại từ điển 
tiếng Việt để kiểm tra và một lần nữa tôi lại sửng sốt và thất 
vọng đến ngao ngán: không hề có từ mục diệu nghệ mà chỉ 
có điệu nghệ mà thôi! Song tôi cũng có một an ủi: tất cả các 
Từ điển Việt-Anh của Giáo sư Bùi Phụng đều có từ mục diệu 
nghệ và không có điệu nghệ. 


Khi mà một bộ sách tra cứu như Đại từ điển tiếng Việt do 
các cơ quan có thẩm quyền như Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
Trung Tâm Ngôn ngữ và Văn hoá xuất bản, cũng mắc những 
sai sót sơ đẳng đến thế thì rành là chỉ còn nước phát tín hiệu 
S.O.S. thôi! Thiết tưởng, có nói người ta đang tàn sát tiếng 
Việt cũng không ngoa. 


2/2002 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 


Nguồn: talawas 
Được bạn: NHDT đưa lên 
vào ngày: 18 tháng 8 năm 2006 


